y 

THiHINHNAM.COM 

No  PAIN  NO  GAIN 


Danh  mục  T 

14  LUẬT  “BẤT  THÀNH  VĂN”  VỚI  NG 
THỂ  HÌNH 

Tác  giả  Ểế  Quân  Lương 


Khi  đến  phòng  tập  thể  hình,  ai  trong  chúng  ta  cũng  đều  mong  muốn  tập  luyện  tốt  nhất,  nhưng  không  thể  tránh  khỏi 
những  trường  hợp  mà  Thể  Hình  Nam  sắp  nêu  ra  dưới  đây. 


Có  những  điều  không  được  nói  ra  hay  viết  lại  thành  nội  quy,  quy  định  trong  phòng  gym  nhưng  đòi  hỏi  người  mới  tập 
thế  hình  phải  lưu  ý thực  hiện  tránh  hiểu  lầm  và  gây  khó  chịu  cho  những  người  cùng  tập.  Hãy  cùng  Thể  Hình  Nam  đến 
với  9 luật  "bất  thành  văn"  mà  người  tập  thể  hình  cần  nắm  bắt. 


Bạn  hãy  xem  mình  có  bị  vướng  vào  lỗi  nào  không  nhé! 


1 . Không  nói  chuyện  trong  lúc  tập  luyện 


Đây  là  điều  tối  kỵ  trong  tập  luyện.  Đơn  giản  vì  lúc  tập  bạn  nên  chú  ý vào  hơi  thở,  chú  ý vào  thanh  tạ  đang  tập  chứ 
không  nên  phí  sức  và  để  tậm  đến  những  câu  chuyện  phím.  Việc  nói  chuyện  sẽ  làm  bạn  lỗi  nhịp  thở  và  dễ  dẫn  đến 
chấn  thương. 


2.  Đeo  tay  nghe 


Khi  đến  phòng  tập  và  đeo  tay  nghe  với  list  nhạc  sôi  động,  tức  có  nghĩa  rằng  bạn  đang  rất  quyết  tâm  với  buổi  tập  của 
mình  và  vô  tình  cả  thế  giới  coi  như  bị  bỏ  quên  và  bạn  chỉ  biết  đến  âm  nhạc,  động  tác  và  thanh  tạ. 

Việc  đeo  tai  nghe  không  phải  cấm  kỵ,  Bạn  có  thể  áp  dụng  cho  lúc  bạn  tập  trung  vào  các  động  tác  của  bạn  cho  thêm 
phần  hứng  khởi.  Nhưng  bạn  đừng  đeo  mãi,  thỉnh  thoảng  hãy  tháo  ra  nhé. 


Có  thể  bạn  quan  tâm:  Ầm  nhạc 


3.  Nên  có  người  bạn  tập  chung 


Đế  không  cảm  thấy  cô  đơn  và  nhàm  chán  trong  quá  trình  tập  luyện,  bạn  nên  rủ  thêm  hoặc  làm  quen  với  1 người  bạn 
trong  phòng  Gym.  Những  câu  chuyện  phím  hay  những  kinh  nghiệm  tập  luyện  sẽ  là  cách  mà  bạn  trải  qua  thời  gian 
giải  lao  cùng  anh  bạn  này.  Chưa  kể,  trong  những  động  tác  khó,  nhồi  tạ  thêm  thì  người  bạn  này  sẽ  hỗ  trợ  đắc  lực. 


4.  Giữ  cho  tay  luôn  khô  ráo 


Mấu  chốt  này  cũng  sẽ  quyết  định  đến  thành  bại  của  việc  tập  luyện  của  bạn.  Nếu  tay  ướt,  rất  có  thể  bạn  sẽ  bị  tuột  tạ 
trong  quá  trình  tập  luyện,  chưa  kể  bạn  sẽ  mất  tự  tin  khi  cảm  nhận  tay  mình  không  nắm  chặt  thanh  tạ. 

Cải  thiện  việc  này  không  khó.  Bạn  có  thể  sử  dụng  loại  bột  phấn  hoặc  đeo  găng  tay  vào  nhé! 

Xem  thêm:  Bao  tay  - dụng  cụ  cần  thiết  cho  người  tập  thế  hình 


5.  Không  nên  phán  xét  người  khác 


Mỗi  người  một  mục  tiêu,  một  khả  năng  tập  luyện,  thế  nên  bạn  không  nên  phán  xét  những  người  cùng  tập  về  mức  tạ 
hay  vóc  dáng  của  họ.  Đương  nhiên  chúng  ta  nên  đóng  góp  để  người  bạn  ấy  cải  thiện  tiến  độ  tập  luyện.  Nhưng  việc 
phán  xét  sẽ  gây  khó  chịu  và  bạn  còn  bị  xem  là  người  mất  lịch  sự,  hay  khoe  mẽ.  Hãy  đặt  bạn  vào  trường  hợp  đó,  bạn 
sẽ  hiểu  được  mức  độ  khó  chịu  như  thế  nào. 


6.  Không  nên  gây  tiếng  ồn 


Có  rất  nhiều  bạn  thường  hát  theo  bài  hát  mình  đang  nghe  trong  lúc  tập  luyện,  hoặc  nói  chuyện  hơi  lớn  tiếng  trong 
phòng  tập  thể  hình.  Điều  này  thật  không  hay  vì  nó  đã  làm  ảnh  hưởng  đến  người  khác  và  gây  mất  tập  trung  nếu  họ 
đang  thực  hiện  động  tác.  Chưa  kể  đến  việc  bạn  sẽ  là  người  "ngoài  hành  tinh  lạ"  trong  mắt  mọi  người  đấy!  Ngượng 
lắm  các  bạn  ạ. 


7.  Đừng  ngồi  nghỉ  trên  ghế  bench 


Bạn  không  nên  sử  dụng  ghế  bench  để  nghỉ  ngơi  (như  hình  trên)  vì  biết  đâu  có  một  người  đang  chờ  tập  với  nó.  Tốt 
nhất  là  khi  giải  lao  bạn  nên  đứng,  thả  lỏng  người  và  hít  thở  sâu. 


8.  Phòng  tập  không  phải  nơi  tán  gẫu 


Nhiều  bạn  cứ  nghĩ  rằng  phòng  tập  là  nơi  được  gặp  mọi  người,  được  tám  chuyện  và  khi  đến  tập  thì  nói  nhiều  hơn  tập. 
Hãy  kiểm  soát  lại  vấn  đề  này  vì  rất  có  thể  bạn  đang  làm  phiền  người  khác  mà  không  hay  biết.  Khi  bạn  bắt  chuyện,  rất 
có  thể  họ  lịch  sự  trả  lời  nhưng  thật  ra,  điều  quan  trọng  là  tập  luyện  cơ  thế  phải  đạt  được  hiệu  quả. 


9.  Nhớ  dùng  chất  khử  mùi 


Thật  sự  đây  là  một  vấn  đề  khá  tế  nhị  nhưng  phải  đề  cập  đến  vì  đây  là  những  luật  "bất  thành  văn".  Việc  đố  mồ  hôi 
nhiều  sẽ  làm  cho  bạn  nghĩ  đến  ngay  việc  khử  mùi  hôi  để  không  ảnh  hưởng  đến  người  khác  và  tự  tin  hơn  trong  phòng 
tập.  Hiện  nay  ngoài  thị  trường  có  cung  cấp  rất  nhiều  sản  phẩm  hữu  ích  này  ở nhiều  dạng  cùng  các  mùi  hương  nam 
tính  mạnh  mẽ. 


1 0.  Gỡ  bỏ  tạ  ra  khỏi  thanh  đòn 

Không  phải  ai  cũng  có  thể  nâng  được  các  mức  tạ  khủng  như  bạn.  vẫn  còn  khá  nhiều  bạn  mới  tập  xung  quanh  mà. 
Sau  khi  bạn  tập  xong,  bạn  chỉ  việc  bỏ  đi,  việc  gỡ  bỏ  các  đĩa  tạ  xuống  thì  giao  lại  cho  người  tập  sau  thì  thật  không  hay. 


1 1 .  Trả  về  hiện  trạng  ban  đầu 


Với  các  tạ  Dumbbell  thì  được  sắp  xếp  ngay  ngắn  trên  kệ  giúp  chúng  ta  dễ  dàng  chọn  lựa  mức  tạ.  Vậy  tại  sao  bạn 
không  mang  trả  chúng  lại  vị  trí  ban  đầu  nhỉ?  Việc  này  cũng  khá  đơn  giản  mà.  Nếu  bạn  không  xếp  lại  trên  kệ  thì  người 
tập  sau  sẽ  đi  tìm  chúng.  Và  cuối  buổi  tập  thì  chủ  phòng  lại  phải  sắp  xếp  lại  cho  bạn  ư? 


1 2.  Ăn  trông  nồi,  ngồi  trông  hướng 

Cản  trở  việc  đi  lại  khiến  mọi  người  khó  khăn  đi  lại  lắm  đấy.  Chằng  ai  muốn  điều  đó  xảy  ra  đâu. 

Mình  đã  từng  gặp  1 bạn  ngồi  tập  ngay  kệ  để  tạ  Dumbbell  và  tập  luôn  ngay  tại  đó  khiến  cho  nhiều  người  không  thể 
đến  lấy  tạ  và  cất  tạ  được.  Các  bạn  lưu  ý nhé! 


1 3.  Lau  chùi  mồ  hôi 


Tập  luyện  thể  hình  dĩ  nhiên  sẽ  đố  mồ  hôi  rất  nhiều,  bạn  nên  trang  bị  cho  mình  1 chiếc  khăn  để  lót  lên  ghế  trước  khi 
nằm  nhé.  Nếu  sau  khi  tập  xong,  các  bạn  đứng  dây  mà  thấy  còn  dính  mồ  hôi  thì  hãy  lau  nhé. 


Điều  kiêng  kỵ  này  bạn  nên  từ  bỏ  nếu  mắc  phải.  Mọi  người  xung  quanh  không  mấy  thiện  cảm  với  những  ai  ném  các 
đĩa  tạ  rầm  rầm  đâu.  Và  đặc  biệt  là  chủ  phòng  tập, 


Hãy  trở  thành  người  tập  thể  hình  có  ý thức  To  hơn  cơ  bắp  nhé  các 


• Các  bạn  còn  thấy  điều  gì  khác  không?  Cho  chúng  mình  được  biết  để  cập  nhật  thêm  nhé.  cảm  on  các  bạn. 
Xem  thêm: 

• Tập  thế  hình  cần  ăn  uổng  thê  nào  đê  tăng  cơ  - giảm  mỡ 

• 4 loại  bột  đậu  cho  các  bạn  nam  tập  thể  hình  kèm  hướng  dẫn  cách  làm 

• 7 7 điều  nam  giới  tập  thể  hình  phải  biết 

• Bài  tập  tăng  cân  nhanh  cho  nam  giới  tại  nhà 

• Thể  hình  và  tình  dục  - bạn  có  biết  ? 


14.  Hạ  tạ  nhẹ  nhàng 


bạn. 


¥ T w E E T 


f c H I A 


©PIN 


I T 


G+  c I R L c E 


Tin  liên  quan 


HLV  thể  hình  chuyển  giới  đẹp  trai  n... 


T rò  chơi  tập  thể  hình  vui  nhộn 


Bài  kế 

Bạn  đang  xem  bài  viết  gần  đây  nhất 


> 


Bài  trước 

1 5 kiểu  Deadliít  đa  dạng  phát  triển  cơ  mông  và  đùi  sau  cho  dân  thế  hình 


< 

Gửi  email  bài  đăng 

này  BlogThislChia  sẻ  lên  TwitterChia  sẻ  lên  FacebookChia  sẻ  lên  Pinterest 

G+1  Recommend  this  on  Google 


Bạn  tìm  gì  hôm  nay... 


TRÒ  CHƠI  TẬP  THỂ  HÌNH 


Trò  chơi  thể  hình  vui  nhộn 

Hãy  cùng  Thể  Hình  Nam  rèn  luyện  cho  anh  chàng  này  nhé!... 


XEM  NHIÊU  NHẤT 


4 mẫu  lịch  tập  dành  cho  các  bạn  nam  yêu  thích  thể  hình 


Bài  tập  Skullcrusher  - Nằm  đưa  thanh  tạ  EZ  gần  trán 


9 loại  thực  phẩm  tốt  cho  cơ  bắp  có  thể  thay  thế  và  rẻ  hon  thịt 


Tập  thể  hình  nam  giới  có  bị  ảnh  hưởng  đến  chiều  cao  không? 


Bộ  giáo  án  thể  hình  hoàn  hảo  6 buổi  1 tuần  dành  cho  nam  giới  (phần  1) 


Kiến  thức  cần  biết  về  Deadlitt 


5 phút  tập  thể  hình  luyện  thân  trên  với  khăn  lông 


THƯ  MỤC 


BÀI  TẬP  BỤNG  BÀI  TẬP  BỤNG  6 MÚI  BÀI  TẬP  BẬI  TẬP  BÀI  TẬP  ĐÙI  BÀI  TẬP  BÀI  TẬP  MÔNG  ĐÙI  BÀI  TẬP  BÀI  TẬP  PLANK 

CHÂN  CỔ  TRƯỚC  LƯNG  NGỰC 


BÀI  TẬP  SQUAT 


BÀI  TẬP  BÀỊ  TẬP  TỐNG  BÀI  TẬP  VAI  DỊNH  DƯỠNG  THỂ  ĐỘNG  TÁC  PLANK  ĐỘNG  TÁC  SQUAT  ĐỘNG  TÁC  LỊCH  TẬP  THỂ 

TAY  HỢP  HÌNH  YỎGA  HÌNH 


NGHỈ  NGƠI  NHẠC  TẬP  THỂ 
HÌNH 


TẬP  THỂ  HÌNH  TẠI  V[DEO  THỂ 

NHÀ  HÌNH 


KHỎEĐẸP.VN 


• Tống  hợp  20  kiểu  tóc  tém  đẹp  các  nàng  nhìn  là  muốn  thử  ngay 

Xu  hướng  tóc  ngắn  đang  ngày  càng  lan  rộng  và  trở  thành  trào  lưu  của  các  cô  nàng  trên... 

• 7 cách  trị  mụn  dưới  da  hiệu  quả  tại  nhà  chỉ  sau  7 ngày 

Mụn  dưới  da  chính  là  những  nốt  sần  và  cộm  trên  da  do  tẩy  trang  không  sạch  và  nhiều... 

• Các  kiểu  vẽ  eyeliner  màu  cực  lạ  cực  đẹp  bạn  gái  nên  thử 

Các  kiểu  vẽ  eyeliner  màu  nâu  và  đen  đã  rất  quen  thuộc  với  tất  cả  bạn  gái.  Vậy  chúng... 

• Top  1 1 bài  tập  cơ  cầu  vai  tại  nhà  tốt  nhất  không  thể  bỏ  qua 

Bạn  có  biết  cơ  cầu  vai  là  một  trong  những  điểm  yếu  của  nhiều  người  nhưng  cũng  là  nhóm... 

• Làm  thế  nào  đế  có  thể  cải  thiện  tốc  độ  và  đường  bơi? 

Nếu  bạn  muốn  thực  hiện  một  bước  bơi  dài  thì  việc  làm  thế  nào  để  giữ  hơi  và  kỹ... 


Co  gk'T  Tim  kiêm  Tuy  Chinh 


THỂ  HÌNH 


Bàỉ  ngẫu  nhiên 


8 BÀI  TẬP  Cơ  BỤNG  KỲ  LẠ  NHƯNG  vô  CÙNG  HIỆU  QUẢ  CHO  NAM 

ỊX  t 09.1 2.201 5 - Comments  Disabled 

Hầu  hết  đa  số  các  bạn  nam  thường  tập  thể  hình  để  có  6 múi  là  chính,  hôm  nay  Thể  Hình  Nam  xin  giới  thiệu  đến... 


Bí  MẬT  ĐẰNG  SAU  cơ  BẮP  'NÉT  CĂNG'  CỦA  MỸ  NỮ  BRAZIL 

1 7.03.201 6  - 0 Comments 


Người  đẹp  Alice  Matos  có  thân  hình  rắn  chắc,  cơ  bắp  nét  căng  mà  nhiều  quý  ông  phải  thèm  muốn.  Là  một  người... 


BLỊCH  Tập  thế  hình  cho  nam  giúp  phần  thân  Dưới  rắn  chắc 

09.04.201 6  - 0 Comments 

Đừng  quên  dành  2 buổi/  tuần  để  tập  luyện  cho  phần  thân  dưới  để  vóc  dáng  của  bạn  được  cân  đối  và  phát  triển... 


Bài  mới 


1 14  LUÂT  “BẤT THÀNH  VĂN"  VỚI  NGƯỜI  MỚI  TÂPTHỂ  HÌNH 

M RULC$ 


Khi  đến  phòng  tập  thể  hình,  ai  trong  chúng  ta  cũng  đều  mong  muốn  tập... 

2 <■'  ; 15  KIỂU  DEADLIFTđA  Dạng  pháttriển  Cơ  mông  VÀđÙI  sau  cho  dân  thể  hình 


Động  tác  tập  Deadlitt-  là  một  trong  những  động  tác  thể  hình  cổ  điển... 

làm  sao  để  làm  quen  với  lịch  luyện  tập  thể  hình  mới? 


Đối  với  một  người  tập  thể  hình,  khả  năng  tự  thiết  kê  chương  trình... 


Bài  yêu  thích 


El  ĐIẾM  QUA  1 0 SAI  LẦM  CẦN  TRÁNH  KHI  BẠN  ĐI  TẬP  THỂ  HÌNH 

04.04.201 6  - 0 Comments 

Hiện  nay  Thể  Hình  Nam  nhận  được  một  số  câu  hỏi  của  các  bạn  đang  thắc  mắc  về  thể  hình.  Đa  số  các  câu  hỏi  đều... 


CÔ  GÁI  'CHƠI  TRỘI'  MẶC  BIKINI  XUỐNG  ĐÁY  BIẾN  TẬP  THỂ  HÌNH 

1 3.04.201 6  - 0 Comments 

Những  hình  ảnh  của  cô  người  mẫu  Kathryn  Brovvn  mặc  bikini  xuống  biển  đẩy  tạ  khiến  nhiều  người  xem  thích... 


KIM  J0NG-UN  khuyển  quan  chức  đi  tập  thể  hình 

mỈỀ  04.03.201 6 - 0 Comments 

Nhà  lãnh  đạo  Kim  Jong-un  đã  có  chuyến  thăm  tới  một  trung  tâm  thể  hình  cấp  quốc  gia  tại  thủ  đô  Bình  Nhưỡng,... 


Copyright  © 201 5 - Thể  Hình  Nam 


Q)  Chat  với  chúng  tôi! 


